1 


ĐÔI HÀNG BỘC BẠCH 


u Minh Lục 

Lưu Nguyên Nhập Thiên Thai trong « u Minh Lục » cũng còn viêt là « u 

Minh Lục », hay là u Minh Ký là truyện thuộc loại văn ngôn đoản 

biên Thần Kỳ Chí Quái tiểu thuyết, do Lưu Nghĩa Khánh, tông thất nhà Tống, thời 
Nam triều, cùng mồn khách soạn, gồm 30 quyển, nguyên thư đã bị thất tán mai một. 
Trong sách « Cổ Tiểu Thuyết Câu Trăm », Lỗ Tăn đã thu thập được 265 truyện.Sách 
ghi chép những truyện ma quỷ, thăn linh, quái dị, biến ảo vô thưcỉng, nên mới có tên 
là u Minh Lục. Trong u Linh Lục cũng có một số truyện tương đông với các truyện 
sách Liệt Dị Truyện ỹlJSfỆ và Sưu Thần Hậu Ký ỉễ#ÍỀfH/Càng làm cho truyện 
Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai được lưu truyền rộng rãi thêm. 

Cùng như tác phẩm « Thế Thuyết Tân Ngữ » , Lưu Nghĩa Khánh đã dựa vào những 
cố sự có trước mà soạn thành, chứ không phái cá nhãn ông một mình sáng tác. 

Sách « u Linh Lục » được phổ biến rộng rãi vê mọi mặt trên diễn đàn vãn học Trung 
Quốc, như thơ, văn, hý, hoạ, kịch. 

Việt Nam, chịu ảnh hưổng nặng nê của Tầu , nên núi Thiên Thai, truyện Lưu 
Nguyễn Nhập Thiên Thai, và nhiêu đoản biên truyện ký khác cũng được nhiêu nhà 
văn, nhà thơ,nhạc sĩ, dịch thuật, phóng tác. 

Như Tản Đà từng có bài Tống Biệt, một bài thơ tuyệt vời, hăt hủ, mô tá cảnh Tiên 
Phàm Tiễn Biệt, lờ mờ nửa hư, nửa thực lõng đãng mơ hồ : 

Tống biệt 

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai, 

Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi! 

Nửa năm tiên cảnh, 

Một bước trần ai, 

ước cũ duyên thừa có thế thôi! 

Đá mòn, rêu nhạt, 

Nước chảy, huê trôi, 

Cái hạc bay lên vút tận trời! 

Trời đất từ đây xa cách mãi. 

Cửa động, 

Đầu non, 

Đường lối cũ, 

Ngàn năm thơ thẩn bóng ttăng chơi 


Tản Đà 



2 


Vẽ âm nhạc, đã có nhiều bản nhạc nhắc đẽn truyện Lưu Nguyễn, nhưng người ta 
không thể không nhấc đẽn hai nhạc phãm lãng mạng trữ tình ưu tú nhăt nói về Thiên 
Thai, nói về mùa thu, của hai nhạc sĩ tài ba là Văn Cao, Phạm Duy,đõ được phổ 
biến một cách rãt rộng rãi trong quẫn chúng. 

Ngoài ra, trong kho truyện cổ của nước ta, chúng ta có truyện Truyền Kỳ Mọn Lục, 
của Nguyên Dữ, viết bằng chữ nho, khắc năm 1763, trong đó có truyện Từ Thức Tiên 
Hôn^ềMỀB, kẽ « truyện tiên lấy phàm », cũng mang một sãc thái ly kỳ diễm ảo , 
xẩy ra ở huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá, nơi có « Động Bích Đào », gọi nôm na là 
« Hang Từ Thức fốt nổi tiếng, phản ánh phong tục, đời sống văn hoá xã 

hộiViệt Nam thời bây giờ. 




Lưu Nguyễn 
Nhập Thiên Thai 

Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng 
Nhớ Lưu Nguyễn lạc tới Đào Nguyên 

Nguyên tác : u Minh Lục 
Tac giả : Lưu Nghĩa Khánh 
Bản dịch của : Phạm Xuân Hy 

Theo sách“Thái Bình Quảng Ký quyển 

41, trích dãn sách“U Minh Lục“ của Lưu Nghĩa Khánh, người triều Tống, thời 
Nam triều thì: 

Vào năm Vĩnh Bình ngũ niên, tức năm 62 CN, đời vua Hán Minh ĐẾ, ở Diễm 
huyện, có hai người là Lưu Thần và Nguyễn Triệu rủ nhau vào núi Thiên Thai 
đế hái thuốc, bị lạc ở trong núi mười ngày, hết lương thực, đói sắp chết, thì thấy 
ở đằng xa trên núi có cây đào, đầy những trái, nhưng vách cao đèo sâu, không 
có đường lên, bèn víu vào những dây leo mà lên, rồi hái mỗi người ăn mấy trái 
cho khỏi đói, Trong người trở nên khỏe khoắn. 



3 


Sau đó hai người xuống núi, lấy bát múc nước uống, định rửa tay, thì thấy một 
chiếc lá rơi lạc lõng , còn xanh tươi, nõn nà, từ trong lòng núi trôi ra, sau lại 
thấy có một cái bát trôi ra theo, trong chén còn sót lại những hạt vừng. 

Hai người mới bảo nhau: 

-Nơi đây ắt là có người ở không xa. 

Bèn cùng nhau lội xuống suối, đi ngược trở lại chừng hai ba dặm, đến một chân 
núi, gặp đưỢc một con suối lớn, có hai người con gái đứng bên kia bờ, trông 
dáng dấp yêu kiều diễm lệ vô cùng. 

Hai người con gái thấy Lưu Thần và Nguyễn Triệu cầm bát múc nước, mới 
cười, bảo : 

-Lưu, Nguyễn nhị lang, xin hãy trao lại cái chén cho thiếp ! 

Lưu Thần và Nguyễn Triệu vốn chưa từng biêt hai nàng, nay hai nàng lại gọi 
tên một cách thân mật, tựa hồ như người quen biết cũ, hân 
hoan vui vẻ, và hỏi hai chàng vì sao đến trễ. 

Rồi mời Lưu Thần, Nguyễn Triệu về nhà, 

Ngôi nhà mái lợp bằng loại tre lớn. Các vách phía nam và 
phía đông, mỗi phía đều có kê một chiếc giường rộng lớn, trên 
phủ gấm tía lụa hồng, ở mỗi góc giường đều có treo khánh 
ngọc, chuông vàng, và đầu giường có chừng mười đứa thị nữ 
đứng hầu. 

Hai nàng mới bảo với Lưu Thần, Nguyễn Triệu : 

-Nhị vị lang quân, sơn xuyên vất vả, hẳn là mệt nhọc, mau ăn 
đi tliôi. 

Rồi đem cơm vừng đen, thịt bò rừng, đãi hai chàng.Rất là 
ngon miệng. Ăn xong thì uống rưỢu. 

Sau đó có một đám tì nữ, mỗi người trên tay cầm bốn năm 
trái đào, chúm chím tươi cười chúc tụng ; 

-Kính chúc nhị vị cô nương kén được rể mới. 

Lưu, Nguyễn rưỢu say túy lúy, vừa mừng vừa sỢ, rồi cùng hai 
nàng vui vẻ mãi cho đến thật khuya, thì hai nàng mới mời hai 
chàng lên giường, mỗi người một giường, rồi lên sau. 

Nghe giọng nói và thanh âm của hai nàng ngọt ngào, êm ái, khiến hai chàng hết 
hẳn lo âu phiền muộn. 

Sống ở đấy đưỢc mười ngày, hai chàng bỗng chạnh niềm cố quốc, bèn ngỏ ý 
muốn trở về quê . 

Thì hai nàng nói: 

-Nhị lang, đến đây, là duyên từ kiếp trước đưa lại, sao nay lại muốn trở về ? 

Vì thế, Lưu Nguyễn mới ở lại với hai nàng thêm nửa năm nữa, 

Một hôm, vào tiết xuân sang, cỏ xanh mơn mởn, hoa lá rộn ràng, cây cối xum 
xuê.Oanh hát, yến ca, đua nhau hót líu lo, khiến hai chàng càng nặng thêm niềm 
tư hương cố thổ, lại khẩn khoản xin với hai nàng cho trở về nhà. 


hai nàng lại gọi 




4 


Hai nàng nói: 

- Duyên kiếp ràng buộc. Chị em thiếp biết làm gì bây giờ. 

Nhưng rồi, cũng gọi mấy chục đứa tỳ nữ đem nhạc cụ đàn sáo, chiêng phách, 
đến diễn tấu, để tiễn biệt hai chàng về quê. 

Khi Lưu Lang và Nguyễn Triệu về đến quê, thấy họ hàng làng xóm, đều tinh 
tán không còn ai.Xóm cũ năm xưa, nay hoàn thoàn xa lạ, không còn nhận ra 
đưỢc nữa. 

Cũng may có đứa trẻ , cháu bẩy đời, thuật lại là ông cố cố tổ ngày trước vào núi 
hái thuốc, lạc đường không thấy về nữa. 

Đến năm Thái Nguyên bát niên nhà Đông Tấn, tức năm 383 CN đời Tấn Hiếu 
Võ Đế Tư Mã Huy (362-396), người ta bỗng lại thấy Lưu, Nguyễn bỏ ra đi. 
Nhưng không ai biết là đi đâu. 


Hậu thế, có người bâng khuâng nghe lời ca thiên cổ, cao vút, mtf hồ từ xa vọng 
lại; 

« Thiên Thai ITiẽng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng, nhớ Lưu Nguyễn ngày xưa 
lạc tới đào nguyên » 

Làm bản dịch này. 

Rồi âm thầm đưa tay lau nước mắt. 


GHI CHỦ CỦA PHAM XUÂN HY 


Thái Bình Quảng Ký 

Thái Bình Quảng Ký là một tổng tập tiếu thuyết, trong « tứ đại loài thư » do Lý Phường và Ấp Mông 
phụng chỉ soạn, gồm 500 quyển, và mục lục có 10 quyên. 

Tháng 3 năm 977, tức năm thái Bình hưng quốc nhị niên Lý Phưởng vâng chiều chỉ soạn, năm sau 
hoàn thành. 

Vì sách soan vào năm Thái Bình Hưng Quốc đời vua Tống Thái Tô, nên có tên gọi như vậy . 

Thái bình Thiên Quốc tuyển chọn từ cả các sách của Đạo tạng, và Đạo Phật, cùng với các sách Bút 
Ký, Ti sử, Tiếu thuyết có đến 475 chủng, và phân thành 94 loại và 150 tiếu loại như : 

Thần Tiên, Nữ Tiên, Đạo Sĩ, Phưcíng Thuật, Đồng Bộc,Nô Tì, Ảo Thuật, Thần, Quỷ, Yêu Vọng, Súc 
Thú, Thảo Mộc... 

Thái Bình Quảng Ký, vì chuyện gì cũng có, nên được coi là nguồn gốc cho nhiều tiểu thuyết gia, bảo 
tồn được một số lớn các truyện cổ liên quan đến các vấn đề xã hội, king tế, điển cuông, phong tục... 


Lưu Nghĩa Khánh 


LiTu Nghiã Khánh (403-444), tự là Qúy Bá, là vãn học gia triều nhà Tống thời Nam Triều, theo sách 
Tống Thư, có truyện VỄ ông, cho biết Lưu Nghĩa Khánh là người giản dị, chất phác,không ham muốn 
nhiều, mê say vãn học nghệ thuật, đón mời bốn phương các vãn học gia tụ tập trong nhà mình. 



5 


Lưu Nghĩa Khánh là người thuộc tông thấy của nhà Lưu Tống, tức nhà Tống (năm 420-479) thời Nam 
Triều do Lưu Dụ kiến lập, và được tập tước (chứ tước vị của cha ông) là Lâm Xuyên vương, và từng 
đảm nhậm chức Thứ Sử Kinh Châu trong tám năm, tạo được nhiều chính tích . 

Sau lại đảm nhậm chức Giang Châu Thứ Sử, nhưng được một năm, nhân vì đồng ý trong việc biếm 
chức Vương Nghĩa Khang nên bị Tống Vãn Đế tức giận, trách cứ, bị triệu hồi VỄ kinh, và bổ nhậm 
làm Nam Kinh Thứ Sử, Đô Đốc Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty. 

ĐuỢc ít lâu bị bệnh, xin về hưu, năm 444 CN, đời Tống Vãn Đế, Lưu Nghĩa Khánh qua đời ở Kiến 
Khang (tức Nam Kinh ngày nay). 

Từ nhỏ, Lưu Nghĩa Khánh đã nổi tiếng là người tài hoa xuất chúng , yêu thích vãn học. 

Về sáng tác, ngoài tác phẩm nổi danh là « ThẾ Thuyết Tân Ngữ» , còn sáng tác « u Linh 
Lục », thuộc loại Chí Quán Tiểu Thuyết, trong đó có truyện « Lưu Nguyễn Nhập Thiên Thai. »,kể 
truyện người gặp tiên. 

Thiên Thai Sơn 

Tức núi Thiên Thai. 

-Vì chữ dải ( 0 “) có hai âm là" thai" và "đài", nên núi Thiên Đài Sơn cũng còn gọi là núi Thiên Thai 
Sơn. 

Núi này nối tiếng là nơi danh lam thắng cảnh của Trung Quốc, là nơi bẳt nguồn của phái Phật giáo 
Thiên Thai Tông Trung Quốc.Núi nẵm ở phía bắc huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang.Ngọn núi chính 
là Hoa Đỉnh Phong , so với mặt biển cao 1138 mét. 

ở trong dẫy núi có rất nhiều cảnh trí tú lệ xinh đẹp như thác treo như giải lụa bạch, nham động, chùa 
cổ, thanh u, suối reo, cầu đá. 

Từ các triều đại Ngụy, Tấn, Nam Băc Triều, Thiên Thai Sơn đã được Đạo Giáo coi là "Đất phúc động 
trời".Các đạo sĩ nối tiêng như Cát Huyền đời Tam Quốc, Đào Hoẵng Cảnh thời Nam Bắc Triều, Tư 
Mã Thừa Trinh, từng đến đây hái thuốc hoặc tu luyện. 

-Đến đời Tùy xây Quốc Thanh Tự, và Trí Di pháp sư đến đây sáng lập ra phái Thiên Đài Tông.Đến 
năm Trinh Nguyên nhị thập niên nhà Đường , tức năm 804 CN, có nhà sư Nhật Bản tên Tối Trừng 
đến Thiên Đài học tập, và khi trở về Nhật lập ra phái Thiên Đài Tông Nhật Bản, đồng thời mang theo 
hạt trà , và từ đấy người Nhật biết uống "trà tầu". 

Các bậc thi nhân danh tiếng, các nhà danh họa, từng đến đây du lãm, và lưu lại đây nhiều bài thơ, 
nhiều bức họa. 

Một giải thích khác về núi Thiên Thai, như sau : 

Thiên Thai Sơn, theo nghĩa hẹp, hiện nay chỉ dẫy núi ở huyện Thiên Thai tỉnh Chiết Giang, thật ra, 
danh xưng Huyện Thiên Thai đã được Tống Thái Tổ nhà Bắc Tống , tức Triệu Khuông Dẫn đặt tên, 
vào niên hiệu Kiến Long nguyên niên, tức là năm 960. 

Thiên Thai Tông 

Thiên Thai Tông (thai còn đọc là đài) là một chi phái của Phật Giao Trung Quốc,nhân vì người sáng 
lập ra Thiên Đài Tông là Trí Ỷ, lấy Thiên Thai Sota làm cơ sở truyền giáo, đồng thời lấy Pháp Hoa 
Kinh làm y cứ chủ yếu đê’ truyền giáo.Cũng vì thế nên gọi là Thiên Thai Tông. 

Đến thế kỷ thứ 9, Thiên Thai Tông truyền sang Nhật Bản. 

Đến thế kỷ thứ 11 thì truyền sang Triều Tiên . 

Hán Minh Đế 

ìMmm 



6 


Năm Vinh Bình Ngũ niên tức năm 62 CN, là niên hiệu của vua nhà Hán, nà năm Lưu Nguyễn đi hái 
thuốc và bị lạc vào Thiên Thai. 

Hán Minh Đế (28CN-75) tên là Lưu Trang, con thứ tư của Hán Quang Võ , làm vua từ năm 58 CN 
đến năm 75, làm vua được 18 năm,có một niên hiệu là Vĩnh Bình. 

ĐẾn năm 383 CN , tức niên hiệu Thái Nguyên thứ tám, đời vua Tấn Hiếu Võ Đế Tư Mã Huy, Lưu, 
Nguyền lại đi, nhưng không biết đi đâu. (hư cấu) 

PARIS ngày 25-7-2020. Những tháng ngày buôn cô liêu và bị cấm túc. 



